Tạp chí trên 150 tuôi Nature: Hành trình thay đôi thê giới 


lofS 


Kinh (ẽ 
và Iư báo 


® ñ§Iine. - 
CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 





Tạp chí trên 150 tuổi Nature: Hành trình thay đổi thế giới 


15:20 [06/08/2021 


Trong hơn 150 năm lịch sử, Nature đã xuất bản hơn 150.0000 công trình nghiên cứu, chưa kể tới các thể loại ấn 
phẩm khác. 


Lời giới thiệu 


Giới khoa học và những người đam mê nghiên cứu trên toàn cầu không thể không biết đến Tạp chí Nature. Những 
bài viết hay công trình đăng trên Nature được cộng đồng các nhà khoa học đánh giá rất cao và một trong những tiêu 
chí đánh giá chất lượng học thuật của công trình khoa học là có được chấp nhận đăng ở những tạp chí lớn như 
Nature hay không. 


Nguyễn Thanh Thanh Huyền, Lê Bùi Ngọc Thăng và Nguyễn Quốc Hùng đã tìm hiểu, tổng hợp về Tạp chí trên 150 
năm tuổi - Nature và gói lại trong bài viết “Hành trình thay đổi thế giới”, xin giới thiệu đến bạn đọc dưới đây. Một bài 
viết khác “Việt Nam trong 150 năm của Nature” sẽ được Tạp chí Kinh tế và Dự báo Online giới thiệu đến bạn đọc 
vào tuần tới. Câu chuyện về sự trường tồn của Nature khẳng định một niềm tin khoa học cùng giá trị của những 
nghiên cứu được soi chiếu, phản biện theo thời gian và cống hiến cho cuộc đời... 


Mục đích duy nhất của khoa học là giảm bớt vất vả cho nhân loại (Bleiste, Đức). 


Kể từ khi số đầu tiên được phát hành vào ngày 04/11/1869, Nature là một trong những tạp chí lâu đời, uy tín và có tầm 
ảnh hưởng sâu rộng nhất trong giới khoa học. Trong hơn 150 năm lịch sử, Nature đã xuất bản hơn 150.0000 công trình 
nghiên cứu, chưa kể tới các thể loại ấn phẩm khác, bao gồm truyền thông khoa học, các bài báo, góc nhìn đem tri thức, 
thông tin khoa học đến với tất cả mọi người. Và trong hơn 150 năm đó, không ngoa khi nói rằng Nature đã đồng hành, lan 
tỏa những phát kiến và khám phá quan trọng cho lịch sử phát triển khoa học của nhân loại. Tới đây, hãy cùng điểm lại 
hành trình phát triển [1] và một số đóng góp quan trọng của Tạp chí Nature [2]. 


Cách mạng hoá xuất bản khoa học 


Ngay từ những ngày đầu phát triển, Nafure đã luôn theo ¬— 
tôn chỉ kết nối những nhà khoa học với các cộng đồng 





trên khắp thế giới. Vào những thập kỷ cuối của thế kỷ XIX, 
không dễ để các nhà khoa học lan toả một công trình 
nghiên cứu của họ. Hai phương thức chủ yếu là trao đổi 
nghiên cứu bằng thư từ cá nhân, hoặc xuất bản nghiên 





41aiUuf( 


HJ12)/1/3/0)3/1)/111 WEEKLY J0URNAL cối sdiaec .e. 


cứu đó bằng các sách chuyên khảo. Trước bất cập này, 
Norman Lockyer, Nhà sáng lập và Tổng Biên tập đầu tiên 
của Tạp chí Nature đã đề ra tôn chỉ của Nature: “Là nơi mà 
những nhà khoa học nam (đã đổi thành “những nhà khoa 
học” vào năm 2007) có thể đem những nghiên cứu của 
mình đến với công chúng”. Đây là hướng đi táo bạo trong 
thời điểm này, vì không điều gì đảm bảo công chúng có 


~ 

















System for preserving 


transplant organs ditches 
' `. = š ' ~ › iceinfa f perfused 
hứng thú với khoa học, chưa kể chi phí xuất bản cao. Tuy SEEELEEriEcnnayg 


temperature 
PAGES 40 & 50 


vậy, chỉ sau vài năm hoạt động, cộng đồng nghiên cứu lại 
đặc biệt hứng thú với Tạp chí, vì Nature cho phép họ trao 
đổi về những phát hiện của mình một cách nhanh chóng. 
Bài đăng ký phát hành hàng tuần của Nature luôn dày 
đặc, trái ngược hoàn toàn với các tạp chí của các hiệp hội 
và kỷ yếu hội thảo. 


Trong hơn 150 năm qua, Nature cũng đã chứng kiến hành 3gwzmzeioesftft No E° ve 
trình quốc tế hoá và mở rộng của tạp chí. Vào thời kỳ đầu, ` 2w cú ĐÁ, 


ˆ“ˆØ NATURE.C0M/NATURE- — ˆ~ 
3 May 2018 4 


Ạ ¬.Ầ... xế ve z /7‹ “. > SECRETS OF -_ LkEARNING WLS52NG770 2 ® 2” 
Nature tập trung chủ yếu vào những nghiên cứu khoa học ðIt UTION } AGASGIANT . TOFLY 


bị Eirst detection oƒ helium ïn Skull iIluminates transition 
".. anexoplanet's qtmosphere from dinosqurs to birds 
ˆ PABES35 868 PAEES30 8.98 


được thực hiện ở Anh. Ngày nay, với sự phát triển của 
khoa học toàn cầu, tin tức và nghiên cứu đăng trên Nature 
đến từ khắp năm châu, bốn bể, từ các quốc gia lớn như 
Hoa Kỳ [3-5], Đức [6-8], Nhật [9-11] đến các quốc gia đang phát triển như Việt Nam [12-14]. Ngoài việc quốc tế hoá, 
Nature còn chứng kiến sự bùng nổ của việc hợp tác nghiên cứu. Trước kia, những nghiên cứu phát hành bởi Nature chỉ 
được thực hiện bởi 1 hoặc 2 nhà nghiên cứu và phần lớn là nam giới. Ngày nay, hầu như không còn những nghiên cứu 
độc lập mà thay vào đó là những nghiên cứu với danh sách tác giả có thể dài đến hàng ngàn và không kể giới tính. 


% - 
7 ` lóc Á &, 


Cuộc tìm kiếm lịch sử của loài người 


Tạp chí Nature ra đời năm 1869, không kịp để có một nhận xét ngay tại thời điểm học thuyết “On the origin of species” 
của Nhà bác học Charles Darwin ra đời, vì học thuyết đã ra đời mười năm trước đó. Khi Darwin xuất bản cuốn “The 
Decent of Man” vào năm 1871, Nature kịp thời đăng một bài phê bình về cuốn sách và ngày nay chúng ta vẫn có thể tìm 
được bản lưu trữ của bài phê bình này [15]. Trong những ngày tháng mà hàng loạt bằng chứng được xuất bản chống lại 
của chủ nghĩa nhân chủng biệt lệ (human exceptionalism), Nature vẫn tạo ra một cơn địa chấn khi công bố hóa thạch 
đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa người và vượn, Australopithecus africanus, vào năm 1925 [16]. Vào năm 2004, Nature 
tiếp tục cho ra một bài mô tả về hoá thạch người cổ đại Homo floresiensis (hay còn gọi là hobbit), cho thấy rằng, hiểu 
biết về tông người (hominins) chưa hề hoàn chỉnh [17]. Việc phát hiện hoá thạch Homo floresiensis đã làm thay đổi hoàn 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_articlef&xi=18724 


8/6/2021, 6:34 PM 


Tạp chí trên 150 tuôi Nature: Hành trình thay đôi thê giới 


2ofS 


toàn bộ mặt của ngành nhân loại học và tạo cảm hứng 
nghệ thuật cho bức tranh A New and Diminutive Species I0 1111/2417715/0)17119)11/177)10)6- 4/2)/4-27210),/:)/4)72972) 
of Human Being Has Been Discovered [1 8|. 


Nghiên cứu được cho là nổi tiếng nhất trên Nature là bản 
mô tả cấu trúc xoắn ốc đôi của DNA, được xuất bản vào 
năm 1953 và đã tạo một cuộc cách mạng trong ngành 
sinh học [19]. Sau này, cùng với công khai các nghiên cứu 


' HIIRT 


về trình tự bộ gen người vào năm 2001 [20], nghiên cứu so 
sánh gen đã chỉ ra rằng, bộ gen của loài người khác loài | I3 IIỆN 
tỉnh tỉnh khoảng dưới 1%. 


|51)/119)1)141211£21147)1)5/<Ã 
01121119)0/62)/1415/21128i0-) 
S341219/240)1/9)11)/54721519)1) 


Xét nghiệm trình tự DNA cũng được ứng dụng cho các loài 
đã tuyệt chủng, bao gồm cả các loài họ hàng với người 
hiện đại như Neanderthals [21]. Kết quả đã phát hiện một 
nhóm người cổ mới là Denisovan [22]. Nghiên cứu trình tự 
DNA cũng cho thấy, tổ tiên của người hiện đại không chỉ 
cùng sinh sống với người Neanderthal và Denisovan [23], 
mà các chủng này còn giao phối với nhau [24|. Hai nghiên 
cứu đã vẽ lại hiểu biết của chúng ta về lịch sử của loài 
người. 


Vũ trụ và vị trí của con người thời đại mới 


Ngay từ những nghiên cứu đầu tiên, Nafure đã đăng 
những phát kiến quan trọng về sự vận động của vũ trụ. 
Điều này không hề gây bất ngờ, vì cha đẻ của Nature 
Norman Lockyer là một nhà thiên văn học. Từ các quan 
sát của Arther Eddington đăng năm 1919 (đã xác nhận 
học thuyết Tương đối của Einstein) [25] cho đến việc 
khám phá ra các pulsars (sau này gián tiếp giúp cho các 
nhà thiên văn học xác nhận sự tồn tại của sóng hấp dẫn 
mà Einstein đã tiên đoán), Nature vẫn luôn theo dõi sát 
sao sự vận hành của vũ trụ. 


Điều thú vị là những hành tinh đầu tiên ngoài hệ Mặt Trời 
được phát hiện vào năm 1992 nằm ở xung quanh ngôi 
sao pulsar (loại sao neutron xoay nhanh) [26]. Gần 3 năm 


sau, một hành tinh đã được phát hiện khi đang chuyển CPIN 
động theo quỹ đạo quanh một ngôi sao khác giống như 


Coronavirus 
Fh [21)%)4) W€ 49/4): 0 0)1111))9)6 
0 l|||1901010 
J(00)10608) Q2 119 cu. 


ID 1211110201717051171170010/)7119)0)9/4)/0706(9/0/0)0/24020/2L 


mặt trời, từ đó sinh ra ngành mới mang tên “exoplanets” °' J2 x 
R ¬ : N BS SP Bi, IS: 9(9)6-1-)11119)|1A1 
[27] và mang về cho Michel Mayor và Didier Queloz giải ffIUltistep chemical 


Nobel Vật lí. Nó cũng cho chúng ta hi vọng về một sự mm. 
sống khác với loài người, đang tồn tại ở đâu đó trong vũ 
trụ. 


Về Trái đất, vào năm 1974, Nature đã xuất bản nghiên cứu 
của Molina và Rowland về tác nhân gây ra thủng tầng 
ôzôn, chất chlorine bắt nguồn từ chlorofluorocarbons 
(CFCs) [28]. Vào tháng 5 năm 1985, Farman và cộng sự 
đưa ra tính toán cho thấy, mức độ ôzôn thấp hơn nhiều so 
với dự tính và dự đoán đúng CFCs là tác nhân chính [29]. 


Dù cơ chế hoá học Ferman và cộng sự đưa ra không được — Climate change Feeling đetached | ‹03 
z Nà z Z ~ › › . I2 . ` ð0)1)/4À/9.1/2 494-412), ! and ice she ›calized neural riyth 
chính xác, các bài báo sau đó đã chỉnh sửa lại lôi sai này diagnose whether you Nà — [II 


[30-32]. 


Việc phát hiên lỗ thủng tầng ôzôn đã cho thấy con người 
có thể thay đổi được môi trường và thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường với các thế hệ sau đó. Nghị định Montreal 
đã được phê duyệt vào năm 1989 nhằm loại bỏ nhiều hợp chất có thể gây suy giảm tầng Ôzôn. 


Năm 2009, Nature phát hành các bài giới thiệu khái niệm lượng khí thải cacbon tích lũy (cumulative carbon emissions) 
[33-35]. Khái niệm này ngày nay là chủ đề chính trong những cuộc tranh luận về chính sách giảm thiểu chất thải và đóng 
góp xây dựng nên khái niệm “vết carbon cá nhân và quốc gia” (individual and national carbon footprints). 


Nhân lên giá trị ngành y học thế kỷ 21 


Nếu thiếu phát hiện về tia X quang, bức tranh về y học hiện đại sẽ khác hẳn. Mặc dù Wilhelm Rontgen xuất bản bài 
nghiên cứu đầu tiên về tia X quang ở một Tạp chí Đức, Nature đã đăng một bản dịch vào năm 1896 [36]. 


MRI (chụp cộng hưởng), được miêu tả lần đầu tiên trong bài viết của Nature năm 1973 [37]. MRI là phương pháp quan 
trọng trong xạ hình y tế để chuẩn đoán, giám sát và xác định các giai đoạn phát triển của bệnh. 


Hai năm sau, Nature đăng nghiên cứu đầu tiên miêu tả về kháng thể đơn dòng. Phát kiến này đã cách mạng hóa phương 
pháp xét nghiệm chuẩn đoán và điều trị nhiều loại ung thư [38]. Bất cứ loại thuốc trị ung thư nào có đuôi “maP” đều là các 
thuốc kháng thể đơn dòng. 


Bởi ung thư là một bệnh vô cùng đa dạng (triệu chứng không đồng nhất), nên phương pháp điều trị theo đó cũng đa 
dạng. Một phát hiện quan trọng về sự biển đổi enzyme ALK kinase ở 5% các ca ung thư phổi [39], đặc biệt ở người không 
hút thuốc và phụ nữ, đã được phát triển thêm thành các chất ức chế ALK được sử dụng để trị loại ung thư phổi. Chất ức 
chế ALK đầu tiên, crizotinib, được chấp thuận để điều trị ung thư phổi vào năm 2011, tức chỉ ba năm sau khi nghiên cứu 
được xuất bản trên Nature. 


Vào năm 1997, Dolly, động vật có vú được nhân bản từ tế bào gốc trưởng thành đầu tiên trên thế giới, đã trở nên vô cùng 
nổi tiếng sau khi được lan Wilmut và cộng sự mô tả trên Nature [40]. Tuy nhiên, di sản chính của nghiên cứu này không 
phải là nhân bản động vật mà là nghiên cứu sâu thêm tế bào gốc trưởng thành, hứa hẹn các đột phá trong trị liệu. 





https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_articlef&xi=18724 


8/6/2021, 6:34 PM 


Tạp chí trên 150 tuôi Nature: Hành trình thay đôi thê giới 


3ofS 


Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của khoa học là 
bạn không bao giờ biết một khám phá sẽ dẫn đến điều dì, DO AC. (0, 0000 ,)( 01009 v4.4 0ll( ... V.4740, 


đó có thể có tác động rất lớn - không chỉ đối với khoa học 
mà với cả xã hội nữa. Điển hình là kết quả của kỹ thuật mô 
và ứng dụng của nó trong trị liệu chính là sự phân lập và 


nuôi cấy tế bào phôi gốc từ phôi chuột vào năm 1981 [41]. 
Những tế bào này có tính chất đặc biệt: Chúng có thể 
phân tách ra số lượng vô hạn các tế bào con mà duy trì 
khả năng biến đổi thành bất cứ loại tế bào nào trong cơ 
thể. Ban đầu, đây là một cơ hội hiếm có để các nhà sinh 
học nghiên cứu sự hình thành phôi sớm và những tính 
chất tuyệt vời của tế bào gốc pluripotent. Nhưng khi các tế 
bào tương tự được phân tách từ phôi tiên sản của con 
người, khả năng tiềm tàng để tạo ra các tế bào điều trị 
bệnh, sử dụng chúng để sàng lọc thuốc và chỉnh sửa 
thông tin di truyền đã trở nên rõ ràng hơn. 


Năm 2017, Nature đăng chi tiết một ca bệnh nam 7 tuổi 
mắc chứng da tự miễn dịch di truyền nghiêm trọng (a 
severe genetic autoimmune skin condition); việc điều trị 
bao gồm việc phân tách tế bào da, chỉnh sửa thông tin di 
truyền gây ra tình trạng này, nuôi những tế bào được chỉnh 


0011117111111 117101 1/ì0 
((9)211)410/0/0)/14219)9))-- 


sửa lên da trong phòng thí nghiệm rồi cấy lại miếng da _— —..... — cườẾ 4 IIl Ì Tr 
này vào cơ thể bệnh nhân [42]. Dù phương pháp điều trị GB SOE CIBðO TA bọ LH GA ~,, II! II Ì 


chưa phổ biến, nghiên cứu rằng phương pháp này có thể 
sẽ phổ cập và hữu ích trong tương lai. 





Từ lâu con người đã nhận ra rằng, các vi sinh vật đang sinh sống cùng trong cơ thể chúng ta. Nhưng chỉ đến khi nghiên 
cứu thuộc dự án Human Microbiome xuất bản vào 2012 liệt kê những vi khuẩn trú ngụ trong cơ thể, chúng ta mới nhận 
ra rằng, chỉ rất ít bộ phận cơ thể của chúng ta mới thực sự là “của chúng ta” [43]. Những nghiên cứu sau đó đã chỉ ra mối 
quan hệ giữa vi sinh vật đường ruột và sức khỏe, từ đó thay đổi chế độ ăn uống của nhiều người. Nghiên cứu về vi sinh 
vật ở âm đạo lần đầu tiên cho thấy vai trò quan trọng của việc sinh ngã âm đạo trong hình thành hệ miễn dịch của trẻ sơ 
sinh. 


Đứng trên vai người khổng lồ 


Đầu thế kỷ XX chứng kiến các cuộc cách mạng tri thức về 
vật chất và bản chất của nó. Con người hiểu được bản 
chất của chất đồng vị và biết tới sự tồn tại của hạt 
neutrons [44, 45]. Vào năm 1939, Nature đã xuất bản 
nghiên cứu của Meitner and Frisch miêu tả quá trình phân 
hạch hạt nhân, một quá trình khi sự dư thừa neutron sẽ 7j 717... 17.171 
dẫn đến sự phân chia hạt uranium |46]. Phát hiện của họ 
là nên tảng cho năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân. 


Đây hẳn là ví dụ rõ nhất cho thấy khoa học có thể được sử Ì L Ì I l Ì I | Ỉ Ì Ì 
dụng cho cả mục đích tốt và xấu. 
[.0Y//918//R1-22042-1881910)141/12101/9189118441/0)11/141 

Kỹ thuật số và Internet có thể được coi là phát triển vĩ đại |3/0541//19N6124/116111g NgÍ9—.21-18-1141/71917/1-Ã9101/) 

nhất trong các thập kỷ gần đây. Năm 1948, Nature đã có 
một bài vê việc máy SSEM (Small-Scale Experimertal 
Machine, hay được gọi là “Baby ") của Trường đại học 
Manchester đã chạy thành công chương trình máy tính 
đầu tiên |47]. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào khả năng tính 
toán ngày nay làm cho việc chỉ xử lý một nhiệm vụ là 
không đủ. Sử dụng tính toán lượng tử (Quantum 
computing) hứa hẹn sẽ tăng tốc độ và khả năng tính toán 
lên đáng kể. Dù công nghệ này vẫn cần nhiều cải thiện, 
Nature đã xuất bản một nghiên cứu về dịch chuyển tức 
thời lượng tử thực nghiệm |48], một bước sáng kiến quan 


””J 1002011015) ĐU3/)0)1211)0/ R0B0TI0S © NATURE.C0NJNATURE 


\MWV.Y09)34016. IÐØ0I02.19.0)9).4 IJsiz..9) 4ì 
TA) ` 


trọng được thực hiện sớm vào 1997 khi Nature và mở ra đhm I0 ng. IIll Ï H 
` « d\ z › » drgets C0/20/010124/112) [U//11.21191/12191690)11/11.) 'edk. ind 

tiềm năng cho bộ nhớ lượng tử (Quantum Memory). Các PioEiiD PếE3M 2 7002510A 309 
giả thuyết về máy tính lượng tử dường như càng trở nên 


chắc chắn hơn [49]. 


Cho đến năm 1985, cacbon tỉnh khiết được cho là chỉ tồn tại ở 2 dạng tinh thể: kim cương và graphite. Mô tả về sự tồn tại 
của cacbon 60, sau này được gọi là buckminsterfullerene, đã cách mạng hóa cách con người tư duy về khoa học vật chất 
[50]. Theo sát những hạt cacbon nhỏ được cấu tạo từ chính xác 60 nguyên tử, chúng ta có được ống nano carbon [52|, rồi 
graphene, rồi cả một chân trời mới của vật liệu 2D. 


Ngày nay, nhiều người không còn dùng sách in mà dùng sách điện tử, bởi những lí do môi trường. Ít người nhận ra rằng 
mực điện tử, được người dùng sách điện tử sử dụng thường xuyên, được miêu tả lần đầu tiên trong bài viết của Nature 
vào năm 1988 [53]. Và khi cần bản in giấy, chúng ta dùng máy in. Nghiên cứu năm 1977 của Nature về các vật chất dạng 
nhẫn xung quang giọt cà phê đã giúp tối ưu hoá quá trình in. 


Thỉnh thoảng, chúng ta có thể liên kết các ứng dụng hoặc suy nghĩ đột phá tới duy nhất một bài báo, nhưng việc này vô 
cùng hy hữu. Thực tế, các ý tưởng luôn được xây đắp dần dần, qua các công bố và tạp chí. Với lịch sử hơn 150 năm xuất 
bản của Nature, Tạp chí xứng đáng được nhận lời chúc mừng của tất cả bởi các đóng góp cho nền khoa học thế giới mà 
Nature may mắn được xuất bản. Nhưng “Tôi chỉ đi được xa khi đứng trên vai người khổng lồ”. Câu nói ấy của Issac 
Newton vẫn luôn chính xác. 


Tài liệu tham khảo: 


[ï] Editorial. Nature at 150: evidence in pursuit of truth. Natfure 575, 7-8 (2019) 





https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_articlef&xi=18724 


8/6/2021, 6:34 PM 


Tạp chí trên 150 tuôi Nature: Hành trình thay đôi thê giới 


4ofS 


[2l Skipper, M. Natures contribution to changing the world and the way we think about it. Nafure. https://doi.org/10.1038 
/d42859-019-00119-8 


[3| Deane, G., Stokes, M. Scale dependence of bubble creation mechanisms in breaking waves. Nature 418, 839-844 
(2002). https://doi.org/10.1038/nature00967 


|4| Saal, A., Hauri, E., Langmuir, C. et al. Vapour undersaturation in primitive mid-ocean-ridge basalt and the volatile 
content of Earths upper mantle. Nature 419, 451455 (2002). https://doi.org/10.1038/nature01073 


[5] Templeton, A. Out of Africa again and again. Nature 416, 45-51 (2002). https://doi.org/10.1038/416045a 


|6] Blum, R., Kafitz, K. & Konnerth, A. Neurotrophin-evoked depolarization requires the sodium channel NaV1.9. Nature 
419, 687693 (2002). https://doi.org/10.1038/nature01085 


[7] Hoefs, J. Natural Calcium Oxalate with Heavy Carbon. Nature 223, 396 (1969). https://doi.org/10.1038/223396a0 
[B] Wittrock, U. Laryngeally echolocating bats. Nafure 466, E6 (2010). https://doi.org/10.1038/nature09156 


|9] Toyoshima, C., Nomưra, H. Structural changes in the calcium pump accompanying the dissociation of calcium. Nature 
418, 605—=611 (2002). https://doi.org/10.1038/nature00944 


[10] Motani, R., Minoura, N. & Ando, T. Ichthyosaurian relationships illuminated by new primitive skeletons from Japan. 
Nature 393, 255—~257 (1998). https://doi.org/10.1038/30473 


[11] Okada, K., lkegami, M., Uchino, O. ef al. Kuwaiti soot over .Japan. Nature 355, 120 (1992). https://doi.org/10.1038 
/355120b0 


[12] Vuong, Q.-H. Reform retractions to make them more transparent. Nature 582, 149 (2020). 
https://doi.org/10.1038/d41586-020-01694-x 


[13Ì Van Dung, V., Giao, P, Chinh, N. ef al. A new species of living bovid from Vietnam. Nature 363, 443-445 (1998). 
https://doi.org/10.1038/363443a0 


[14l Tráng, L. Do the Maths. Nature 456, 42 (2008). https://doi.org/10.1038/twas08.42a 
[5] Pye-Smith, P. (1971). Nature, 3, 442-444. 

[16] Dart, R. (n.d.). Nafure 115, 195-199. 

[17] Brown, P, Sutikna, T.,Morwood, M. et al. Nature 431, 1055-1061 (2004) 
[18] Hopkin, M. Nafure 434, 702 (2005) 

[19] Watson, J., Crick, F. Nature 171, 737-738 (1953) 

[20] Lander, E., Linton, L., Birren, B. ef al. Nature 409, 860-921 (2001) 

[21] Prùfer, K., Racimo, F., Patterson, N. et al, Nature, 505, 43-49 (2014) 

[22] Reich, D., Green, R., Kircher, M. ef al. Nature 468, 1053-1060 (2010) 

[23 Fu, Q., Hajdinjak, M., Moldovan O.T., ef al. Nature 524, 216-219 (2015) 
[24l Slon, V., Mafessoni, F., Vernot, B. ef al. Nafure 561, 113-116 (2018) 

[25] Crommelin, A. Nature 104, 280-281 (1919) 

[26] Hewish, A., Bell, S., Pilkington, .J. ef al. Nature 217, 709-713 (1968) 

[27] Kempton, E., Nature 575, 43-44 (2019) 

[28] Molina, M., Rowland, F. Nafure 249, 810-812 (1974) 

[29] Farman, .J., Gardiner, B. & Shanklin, J. Nature 315, 207-210 (1985) 

[30] Solomon, S., Garcia, R., Rowland, F. ef al. Nature 321, 755-758 (1986) 
[31] Crutzen, P, Arnold, F. Nature 324, 651655 (1986) 

[32| McElroy, M., Salawitch, R., Wofsy, S. ef al. Nature 321, 759-762 

[33] Meinshausen, M., Meinshausen, N., Hare, W. ef al. Nature 458, 1158—1162 (2009) 
[34l Allen, M., Frame, D., Huntingford, C. et al. Nature 458, 1163—1166 (2009) 
[35] Schmidt, G., Archer, D. Nature 458, 11171118 (2009) 

[36] On a New Kind of Rays. Nature 53, 274-276 (1896) 

[37] Lauterbur, P. Nafure 242, 190-191 (1973) 

[38] Köhler, G., Milstein, C. Nature 256, 495-497 (1975) 

[39] Chen, Y., Takita, .J., Choi, Y. ef al. Nature 455, 971-974 (2008) 

[40] Wilmut, I., Schnieke, A., MeWhir, .J. ef al. Nature 385, 810813 (1997) 
[41] Evans, M., Kaufman, M. Nature 292, 154—156 (1981) 

|42| Hirsch T., Rothoeft, T., Teig, N. et al Nature 551, 327-332 (2017) 

[43| Huttenhower, C., Gevers, D., Knight, R. ef al. Nature 486, 207-214 (2012) 


[44] Soddy, E. Nafure 92, 399-400 (1913) 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(@/print_articlef&xi=18724 


8/6/2021, 6:34 PM 


Tạp chí trên 150 tuôi Nature: Hành trình thay đôi thê giới https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(ð/print_articlef&xi=18724 


[45] Chadwick, J. Nafure 129, 312 (1932) 
[46] Meitner, L., Frisch, O. Nafure 143, 239-240 (1939) 
[47] Wllliams, F., Kilburn, T. Nature 162, 487 (1948) 
|48Ì Bouwmeester, D., Pan, .J., Mattle, K. ef al. Nature 390, 575-579 (1997) 
[49] Arute, F, Arya, K., Babbush, R. ef al. Nature 574, 505-510 (2019) 
[50] Kroto, H., Heath, .J., O Brien, S. ef al. Nature 318, 162—163 (1985) 
[B1] lijima, S. Nature 354, 56—58 (1991) 
[52] Comiskey, B., Albert, .J., Yoshizawa, H. ef al. Nature 394, 253-255 (1998) 
[53| Deegan, R., Bakajin, O., Dupont, T. ef al. Nature 389, 827-829 (1997) 
Nguyễn Thanh Thanh Huyền 
Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR, Trường đại học Phenikaa 
Lê Bùi Ngọc Thăng, 
Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản 
Nguyễn Quốc Hùng, 


Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tap-chi-tren-1 50-tuoi-nature-hanh-trinh-thay-doi-the-gioi-18724.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


5SofS 8/6/2021, 6:34 PM 


